UY BAN GIAO DUC CONG GIAO 
true thuoc 

Hoi Dong Giam Muc Viet Nam 



THlT GUI SINH VIEN, HOC SINH CONG GIAO 
NHAN DIP MlTNG LE CHUA GIANG SINH 2019 


Chung con than men ! 

Hang nam, cu vao nhung ngay trung tuan cua thang 12 dirong lich, ngudi ngudi a khap noi 
tren the gidi lai nao nuc chuan bi mirng le Chua Giang Sinh, mot ngay le dudng nhu khong 
con dong khung bdi niem tin Ton giao, ma dan trd thanh ngay le dac biet cho het thay moi 
nguoi. Trong niem vui cua ngay le nay, cha than ai gui loi chao den voi tung nguoi chung 
con, kem theo ldi Chuc mung Giang sinh that don so: cha men chuc chung con va gia quyen 
mot Mua Giang Sinh An Lanh - Thanh Due. Udc mong cho niem vui due tin cua nguoi 
Kito huu, luon hien dien trong cuoc song day tre trung va nang dong cua chung con. Nhan 
dip nay, theo ldi Due Thanh Cha Phanxico da viet: “Hang dci mang cd chua dung nhieu 
man nhiem khde nhau ve cuoc dai cua Chua Giesu va lam cho nhung mdu nhiem ay gan gui 
vai dai song hang ngay cua chung ta ” (x. Tong thu ve y nghia va gia tri cua hang da mang 
co, so 2), cha cung muon chia se vdi chung con mot chut tarn tinh, de cung vdi chung con 
dang ldi ta on Chua Hai Dong khi dung trade mang cd Giang sinh. 


1. Giang Sinh trong canh co han 

Cuoc ddi Chua Giesu duoc mb ta trong phuc am dudng nhu gan lien vdi hai chu “ngheo 
kho”. Trade nhat, Thanh Giuse, ngudi bao hoc khiem nhudng tuyet doi, chi duoc nhac den 
vdi mot ten goi that don gian nhu chinh cong viec hang ngay cua minh: “Ngudi Cong 
Chinh” (x. Mt 1, 19). Ke den. Me Maria xuat hien trong hinh anh mot thieu nu vung que 
binh di, trong sang, duoc bieu lo qua sir bdi roi day chan thanh trade ldi loan bao cua su 
than (x. Mt 1, 28-34). Viec hai ong ba phai trd ve nguyen quan de khai so bo theo lenh 
truyen cua Hoang de Augusto luc bay gid (x. Lc 2, 3), nhu them mot bang chung ve viec 
muu sinh cua nhung ngudi thieu thon. Sir ngheo kho cua gia dinh Nagiaret nay duoc cac 
Thanh su mb ta mot each cam dong hon qua nhung hinh anh that ngd ngang va xuc dong 


trong cau chuyen Giang sinh: Chua Hai Dong mbi sinh dugc dat nam trong mang co vi 
khong tim dugc cho trg; Nhung ngudi dugc don nhan tin vui dau tien khong phai la nhung 
cao nhan hay van si trf thirc, nhung la cac muc dong don so va khiem ton (x. Lc 2, 7-8). Tai 
sao Chua chung ta lai chgn su ngheo kho lam con dudng de bubc vao tran the nay ? 


2. Thong diep ciia mau nhiem Giang Sinh. 

Chung ta khong hieu dugc trgn ven mau nhiem Giang sinh, nhung neu dua theo each dien 
dat cua Thanh Phaolo de tra ldi cho cau hoi tren, thi chung ta cung co the phan nao hieu 
them ve mau nhiem cao ca ay. Ngai da viet cho giao doan Corinto rang: “Qua that, anh em 
biet Due Giesu Kito, Chua chung ta, da co Idng qudng dqi nhu the nao: Ngudi von giau 
sang phu quy, nhung da tu y trcr nen ngheo kho vi anh em, de lay edi ngheo cua minh mb 
lam cho anh em tra nen giau co” (2 Cr 8, 9). Nhu the, theo xac tin cua vi Tong do dan 
ngoai, ly do sau xa khien Thien Chua quyen nang vo bien, tro nen ngheo kho don so khi 
xuong the lam nguoi, khong phai la su tung thieu vi hoan canh phai nhu the, nhung la vi 
chung ta va cho chung ta, de chung ta nhd su ngheo kho cua Nguoi, trd nen giau co trade 
mat Thien Chua. That vay, Thien Chua da that su trd nen ngheo kho khi tir bo trdi cao, 
xuong the lam ngudi de ganh lay nhung yeu duoi va toi loi cua chung ta. Cai ngheo nhiem 
mau ay dua chung ta dugc trd ve lam con Thien Chua, va dugc dong thua tir vdi Ngudi 
trong nude Chua (x. Rm 8, 16-17). Dong thdi, trong cai nhin day tinh nhan van cua Kito 
giao, khi suy tu ve mang co Belem ngheo kho, Due Thanh Cha Phanxico da lam ro net them 
ve su ngheo kho ay khi viet rang: “Tir hang dci mang co, vai quyen nang diu hien, Chua 
Giesu cong bo lai mai goi chia se vai nhung nguai rot cung con dudng dan den mot the gidi 
nhan ban va huynh de han, nai md khong mot ai bi loqi trir va gat ra ngoai le ” (x. Tong thu 
ve y nghia va gid tri cua hang da mang co, so 6). 


3. Song tinh than ngheo kho noi mau nhiem Giang Sinh 

Chung con than men ! that la thich hgp de them mot lan nua, trfch dan ldi cua vi cha chung 
cua Giao hoi hoan vu horn nay: “Khi nhin canh tuang nay trong hang da mang co, chung ta 
duac mai goi suy tu ve trdch nhiem cua moi Kito huu nhu ngudi loan bdo Tin Mimg. Moi 
ngudi chung ta trd thdnh ngudi mang Tin Mimg cho nhung ngudi md chung ta gap, lam 
chung ve niem vui da duac gap Chua Giesu vd tinh thuang cua Chua bang nhung hanh 
dong cu the ve Idng thuang xoC (x. Tong thu ve y nghia vd gid tri cua hang da mang co, so 
9). Vay, moi ngudi trong chung ta khi song mau nhiem Giang sinh nay, hay la mot anh sao 
nhd chieu sang tinh thuong cua Chua cho gia dinh va ban be cua minh. Co le chung con se 
dong y vdi cha rang chi co ai biet song yeu thuong, ngudi ay mdi nhan dugc hanh phuc that. 
Vay chung con dung cham tre nua, bdi vi rat nhieu ngudi, trong do co ngudi than trong gia 
dinh, co ban be trang lira, dang can noi chung con mot cai nhin thien cam, mot nu cudi cam 
thong, mot cau noi khich le. Chung con dung ngai ngimg khi noi mot ldi tha thu, dung chan 
chir de thuc hien mot cir chi bao dung, dung qua tinh toan khi lam mot viec bac ai. Hay nhin 



ve tarn gu'O'ng nhan nai va kien tri cua cac nha Bao si tren con dudng tim den hang da 
Belem. Bang each ay, cha tin rang chung con cung se gap dupe Chua Hai Bong noi mang 
co va noi nhung ngudi chung con gap go trong cuoc song hang ngay cua minh. 

4. Loi chao cuoi thir 

Mot lan nua, vdi tat ca long yeu men cua cha danh cho tirng ngudi chung con, cha cau xin 
Chua Hai Bong luon ban cho chung con niem vui tuoi tre cua Ngudi. Nguyen xin anh mat 
triu men va yeu thuong cua Ngudi, bao boc va gin giu tat ca chung ta trong binh an cua 
Tinh Yeu Giang Sinh, nhu ldi Su than loan bao: “Vinh danh Thien Chua tren trai, 
binh an duai the cho locii ngudi Chua thuong” [he 2, 14). 

VTnh Long, ngay 15 thang 12 nam 2019. 

Phero Huynh Van Hai 

Giam muc Giao Phan Vinh Long 

Chu tich Uy Ban Giao Due Cong Giao 



